Bách Tự Bi 


Bách tự bi chú 
Tựa Bách tự bi chú 


Thuần Dương Lữ tổ, là đệ nhất từ bi thánh hiền trong đạo môn, 
từ đời Đường đến nay, hơn ngàn năm rồi, hoặc ẩn hoặc hiển, ân 
hiển không dò nổi, dạy kẻ ngu hóa người hiền, thi từ ca phú lưu 
truyền ở đời, không sao kể xiết; chuyên nói về thứ tự tu chân, dược 
vật hỏa hậu không gì không đủ, không gì như [Xao hào ca], [Bách 
tự bị], lời giản dị lí rõ ràng, dễ dàng làm người ta hiểu ra. Không gì 
như [Bách tự bi], có gần một trăm chữ, gần hai mươi câu, mà đan 
pháp hữu vi vô vi, liễu mệnh liễu tính, nói đầy đủ từ đầu đến cuối, 
gọi là thượng thiên thê, thực là cái thang lên trời vậy. Nhưng là 
thiên thê, mà người tu chân ở đời, lại không coi là thiên thê, phần 
nhiều là cầu cái kì là thìch cái dị thường, vì lời văn của nó chẳng có 
gì là kì dị nên coi thường bỏ đi, thật không biết đạo Kim Đan, đạo 
chân thường, trong cái không kì lạ lại có cái rất kì lạ tồn tại, trong 
cái không dị thường lại có cái cực dị thường, người nay chưa từng 
nghĩ sâu, như vậy lời Văn Thủy nói, chẳng qua dưỡng khí hàng tâm 
trụ tính vậy, có gì kì lạ đâu? Hiệu quả khi thi hành nó, có thể kết đan, 
có thể phục đan, có thể tiêu diêu, có thể thông tạo hóa, ha không 
phải là rất kỳ dị sao? Ôi! Không kì lạ mà kì lạ, không dị thường mà 
dị thường, người học có thể ở pháp ngôn của tổ sư, nghiên cứu 
cực thâm, tuần tự tiệm tiến, chẳng có ai không học sâu mà tự đắc 
được cả. Ta đọc lời văn đó, phần nhiều là có ích, vì than thở rằng 
có cái thiên thê này mà người ta không biết, thực phụ sự khổ tâm 
độ thế của tổ sư, bởi thế ở dưới mỗi câu, chú giải vài dòng, để làm 
rõ chỗ tinh vi, nguyện kết tri âm, cùng lên thang lên trời, để báo đáo 
ân huệ của tổ sư. 


Năm Mâu Ngọ niên hiệu Gia Khánh thứ ba, ngày mùng ba 
tháng ba, Tố Phác tán nhân viết tựa ở trong Tự Tại Oa. 


Bách Tụ Bi 


Dưỡng khí vong ngôn thủ 

Dưỡng Khí quên nói giữ 

Đạo về Tính Mệnh, từ đầu đến cuối là tu dưỡng Tiên Thiên Hư 
Vô Chân Nhất Chi Khí mà thôi, chẳng có vật gì khác, hái dược là 
hái cái này, luyện dược là luyện cái này, hoàn đan là hoàn cái này, 
thoát đan là thoát cái này, phục đan là phục cái này, kết thai là kết 
cái này, thoát thai là thoát cái này, dùng thuật kéo dài mệnh, kéo dài 
là kéo dài cái này, dùng đạo để toàn hình, toàn là toàn cái này, bắt 
đầu thì hữu vi, hữu vi là hữu vi cái này, cuối cùng thì vô vi, vô vi là 
vô vi cái này, trường sinh là trường cái này, vô sinh là vô cái này, cổ 
kinh nói: biết được nhất, thì vạn sự xong. Câu đo có thể rõ thiên 
kinh vạn quyền vậy. Nhưng Khí này, phi sắc phi không, vô hình vô 
tượng, không thể lấy cái biết để biết, không thể lấy cái hiểu để hiểu, 
nhìn thì không thấy, nghe thì không thấy, bắt mà không được, 
hoảng hoảng hốt hốt, yêu yêu minh minh, không thể hình dung, 
miễn cưỡng vẽ thành hình o, như vậy mà thôi; miễn cưỡng đặt tên, 
Nho gọi là Thái Cực, Đạo gọi là Kim Đan, Phật gọi là Viên Giác; vốn 
không thể nói, sao mà giữ được? Nếu như có thể nói có thể giữ, thì 
chẳng phải là Tiên Thiên Hư Vô Chỉ Khí, mà là Hậu Thiên Hô Háp 
Chi Khí. Tiên Thiên Chi Khí, trải qua vạn kiếp mà không hoại; Hậu 
Thiên Chi Khí, theo sự tồn tại của ảo thân. Bọn chẳng được chân 
truyền ở thế gian, chẳng biết Tiên Thiên Chi Khí là vật gì, ngộ nhận 
Hậu Thiên Hữu Hình Chi Khí, hoặc nói ở Khí Hải, hoặc nói ở Đan 
Điền, hoặc nói ở Huỳnh Đình, hoặc nói ở hai mạch Nhâm Đốc, hoặc 
nói ở giữa hai Thận, hoặc ngậm miệng điều hô hấp để quân bình 
khí, hoặc ngừng thở định thai tức để tàng khí, hoặc dẫn khí hậu 
thăng tiền giáng vào Huỳnh Đình để tụ khí, hoặc thủ hoặc vận, đủ 
thứ chẳng giống nhau, mà đều muốn vọng tưởng kết đan. Thử hỏi 
đem cái Khí hữu hình này, lâu ngày thì cuối cùng ngưng kết ở chỗ 
nào? Ngưng kết thành như thế nào? Tất phải ngưng kết thành khối 
khí sao? Thường thấy ở đời, kẻ thủ bên trên thì phần nhiều bị bệnh 
não; kẻ thủ bên dưới phần nhiều bị bệnh bên dưới, kẻ thủ ở giữa 
phần nhiều bị trướng bụng, kẻ thủ Minh Đường thì mất sáng suốt, 


ch 


bách Tự Bi 


kẻ thủ ngoan tâm thì bị chứng điên, muốn cầu trường sinh, mà 
ngược lại nhanh chết, thương thay! Thật không biết Tiên Thiên Hư 
Vô Chi Khí, bao la thiên địa, sinh dục vạn vật, nó lớn đến mức 
không vật gì ở ngoài nó được, nó nhỏ đến mức không vật gì ở trong 
nó được, trải ra thì tràn đầy lục hợp, co lại thì thoái tàng vào nơi ấn 
mật, chỉ có thể biết, chứ không thể nói, chỉ có thể dưỡng, chứ 
không thể thủ giữ, không nói không giữ, nói giữ đều quên, chẳng 
dưỡng mà dưỡng, nhập vào tam muội của dưỡng khí vậy. Đại Đạo 
thì hoạt hoạt bát bát, không rơi vào trong chỗ hữu vô; rơi vào hữu 
thì chấp tướng, rơi vào vô thì chấp không, chấp tướng chấp không 
đều không phải là đạo lưu hành của thiên địa tạo hóa, cũng không 
phải là đạo của thánh hiền chân không diệu hữu. Nói dưỡng khí, thì 
phải có cái cần dưỡng tồn tại, không chấp không vậy; nói vong 
ngôn thủ, thì phải không chỗ nào cả, không định vị, là không chấp 
tướng vậy. Không chấp không, không chấp tướng, thì phải có cái 
dưỡng bất không bắt tướng tồn tại, cái dưỡng bắt không bát tướng, 
tịch nhiên bất động, cảm động liền thông, cảm động liền thông, tịch 
nhiên bắt động, đạo dưỡng khí là ở đây vậy. 


Hàng tâm vi bất vi 
Hàng tâm làm mà không làm 


Trên nói dưỡng khí không nói không giữ, như là không làm gì 
cả, mà người ta sau khi sinh ra, Tiên Thiên Chi Khí sung túc, 
Dương cực tất Âm sinh, như vậy mà có thể bảo toàn Tiên Thiên Chỉ 
Khí không mất đi, chỉ có bậc thánh nhân thượng đức sao? Còn kẻ 
trung hạ, khi đã giao với Hậu Thiên, Tiên Thiên Chi Khí tiềm tàng, 
Hậu Thiên Chi Khí chiếm quyền, Dương dần tiêu, Âm dần trưởng, 
căn trần trải kiếp đều phát, khí chất toàn thân đều động, Thức Thần 
hung hăng, khách tà tác loạn, lúc này, toàn thân tứ đại thuộc Âm, 
không biết vật gì là Dương Tinh. Tuy muốn dưỡng khí, mà chẳng 
chỗ nà có thể dưỡng được, mà cũng không được dưỡng vậy, trong 
Hoàng Hạc phú tổ sư nói: Bậc thượng đức dựa vào đạo để toàn 


cấ: 


Bách Tụ Bi 


hình, đó là thuần Càn chưa bị phá; kẻ hạ đức dùng thuật kéo dài 
mệnh, là phối Khảm Li mới thành. Người dựa vào đạo để toàn hình, 
là việc vô vi; người dùng thuật để kéo dài mệnh, là việc hữu vi. Bậc 
thượng đức, Tiên Thiên Chi Khí chưa mắt, là thân thể thuần dương, 
thủ trung bão nhất, liền có thể bảo toàn chân hình vốn có; người 
trung hạ, Tiên Thiên Chi Khí đã bị thương tổn, Dương bị Âm hãm, 
cần phải trộm Âm Dương, đoạt tạo hóa, đầu tiên kiên cố mệnh cơ, 
từ hữu vi mà vào vô vi, mới có thể thành chân. Tiếp nữa, cổ tiên nói: 
Hoàn đan rất dễ, luyện kỉ rất khó. “Thâm viên xuân” nói: Thất phản 
hoàn đan, đầu tiên người ta phải luyện kỉ đợi thời. Công phu luyện 
kỉ, không phải trước khi hàng tâm, chỉ cần muốn hàng tâm cần biết 
được tâm, tâm có phân ra nhân tâm và đạo tâm, có khách nhau 
giữa chân tâm và giả tâm. Đạo tâm là tâm bất thức bất tri vốn có, 
tâm thuận theo phép tắc của tự nhiên, là chân tâm; nhân tâm giả là 
tâm hậu khởi hữu thức hữu tri thất tình lục dục, là giả tâm. Chân 
tâm thì ích lợi cho tính mệnh của người, giả tâm làm thương tổn 
tính mệnh của người. Hàng tâm là hàng nhân tâm vậy. Nhưng hàng 
nhân tâm, không phải là thủ tâm không tâm, cũng không phải là 
cưỡng chế định tâm, cần phải thuận theo tự nhiên. 


^ kh) 


“Ngộ chân” nói: Thuận kì sở dục, tiệm thứ đạo chi- Thuận theo 
cái ham muốn, rồi dần dần dẫn đường. Chỉ hai câu này, liền là diệu 
quyết hàng tâm. Nên nói hàng tâm làm mà không làm. Cái nói là 
làm, là tâm phải hàng vậy; cái nói là không làm, là không cưỡng 
hàng vậy. Hàng mà không hàng, không hàng mà hàng, hữu dụng 
thì trong dụng vô dụng, vô công thì trong công thi công vậy. Vì 
ngoan tâm của người, tích thói quen thành tính, như lửa luyện 
thành một khối thép cứng, cực kỳ cứng rắn, chắc chắn không thể 
phá. Nếu bó buộc quá vội, là lấy tâm chế tâm, tâm càng nhiều thì 
kết khối càng cứng, mà phản lại nổi tâm bệnh, Âm Phù Kinh nói: 
hỏa sinh từ mộc, họa phát tất khắc là vậy. Nên hàng tâm phải dùng 
công phu tiệm tu-công phu sửa dần, mới có thể xong việc, công phu 
tiệm tu, không làm vô thương nó, mà có ích cho ta, làm mà không 
làm vậy. 


Bách Tự Bi 


Động tĩnh tri tông tổ, vô sự canh tầm thùy? 
Động tĩnh biết tông tổ, vô sự lại tìm ai? 


Tiên Thiên Chân Nhất Chi Khí, là Tổ Khí sinh thiên sinh địa 
sinh nhân, không lí gì không đủ, không lúc nào không tồn tại, vì thế 
mà gọi là tông tổ của tính mệnh, giữ được nó là thánh, u tối nó là 
phàm, nhưng khí này rơi vào Hậu Thiên, thì ẩn mà không hiện, dù 
có hiện, mà vì danh lợi lôi kéo, tư dục quấy nhiễu, gặp mà bỏ qua 
mất, có bao nhiêu mắt bấy nhiêu. Muốn tìn khí này, đầu tiên cần 
nhận ra được đạo tâm. Vì Tiên Thiên Chi Khí, tàng ở đạo tâm vậy. 
Đạo tâm là thể, Tiên Thiên Chi Khí là dụng, cùng ở một nơi ra mà 
tên khác nhau, đạo tâm là tông tổ của tu đạo. Đạo tâm là chủ nhân; 
nhân tâm là nô bộc. Nhận được đạo tâm là tông tổ, lấy chủ nhân để 
sai khiến nô bộc, nô bộc nghe lệnh chủ nhân, không hàng mà tự 
hàng, nhất động nhất tĩnh, đều là đạo tâm vận dụng, thì nhân tâm 
cũng hóa thành đạo tâm, trong không vọng niệm, ngoài không vọng 
sự, trong ngoài an tĩnh, khách khí khó vào, đạt được cảnh vô sự 
vậy. Có thể đạt được vô sự, trong trong sáng sáng, chỉ có đạo tâm, 
không có gì khác, ngoài đây ra còn tìm ai nữa? 


Chân thường tu ứng vật, ứng vật yếu bất mê. 


Chân thường cần ứng vật, ứng vật cần không 
mê. 

Đã biết tông tổ, đạt được vô sự, thì cái chân thực có thể 
thường tồn vậy. Cái chân thực có thể thường tồn, thì toàn bộ bên 
ngoài không làm bị thương, nhưng đạo chân thường, không phải xa 
la thế tục, cũng chẳng phải tĩnh tọa chỉ niệm, mà cần phải chân 
bước thật địa, thân thể cố gắng thi hành, từ trong Đại Tạo Lô nung 
luyện ra, mới là chân, mới là thường, nếu biết chân mà không biết 
thi hành chân, thì tuy có thể vô sự, giống như vật đờ ra như phỗng, 
bên ngoài tuy vô sự, mà bên trong khó tránh hữu sự, mà nói thiền 


-B- 


Bách Tụ Bi 


cơ vốn tĩnh, tĩnh thì sinh yêu quái. Đó là đóng cửa bắt trộm, cái giả 
chẳng thể vứt đi, mà cái chân tất thụ thương, sao có thể chân 
thường đây? Nên nói chân thường cần ứng vật, ứng vật cần không 
mê. Nói chân thường ứng vật, là lấy chân ứng giả vậy; nói ứng vật 
không mê, là mượn giả tu chân vậy. Vì chân ẩn trong giả, giả không 
ở ngoài chân, không có giả thì không thể thành chân, không có 
chân thì không thể hóa giả, chỉ tại thường ứng thường tĩnh, ở trong 
sát cơ mà trộm sinh cơ, ở trong sóng nước mà bánh lái khô vậy. 
Nếu thực có thể không mê, tức là chân thường, thực có thể chân 
thường, tuy suốt ngày ứng đối với vật, mà chưa từng ứng vật, đến 
được cảnh vô sự, mà không bị vạn vật làm di chuyển, ngại gì ứng 
đối đây? 


Bất mê tính tự trụ 
Không mê tính tự trụ 


Ứng vật không mê, thì chân thường của đạo tâm tồn vậy. 
Chân thường của đạo tâm tồn, thì cái giả của nhân tâm không sinh, 
cái giả của nhân tâm không sinh, thì khí chất tính không phát, khí 
chất tính không phát, thì thiên phú tính sáng sáng sủa sủa, giống 
như tháp thủy tinh, không nhiễm không dính, không động không 
dao, mà tự trụ vậy. Tóm lại, hiệu quả tính trụ, toàn tại công phu ứng 
vật không mê, mê thì nhân tâm chiếm quyền, chân tính mờ ám mà 
giả tính phát, không mê thì đạo tâm nắm quyền, giả tính hóa mà 
chân tính hiện, đạo trụ tính, là không mê hết thảy. Trong Hoàng Hạc 
phú tổ sư nói: Theo thế pháp mà tu phép xuất thế, hay thay lời này! 


bách Tụ Bi 


Tính trụ khí tự hồi 
Tính trụ khí tự hồi 


Tính là Lí, ở trời là Lí, phú cho người là Tính, nên đặt tên cho 
Tính là Thiên Tính; Khí là Mệnh, ở trời là Khí, trao cho người là 
Mệnh, nên gọi Mệnh là Thiên Mệnh. Lúc người mới sinh ra, Lí 
không rời Khí, Khí không rời Lí, Mệnh không rời Tính, Tính không 
rời Mệnh, Lí Khí một nhà, Tính Mệnh một việc. Sau khi giao với Hậu 
Thiên, Lí Khí rời nhau, Tính Mệnh cách biệt. Nếu có thể trụ Tính, 
không bị Khách Khí di chuyển, mà Chính Khí tự hồi, kẻ vô mệnh mà 
vẫn hữu mệnh, Tính Mệnh vẫn là một việc, Lí Khí nguyên chẳng trái 
nhau, nên gọi Tận Tính Chí Mệnh là vậy. Đại để muốn Khí hài, 
chính cần trụ Tính, thực có thể trụ Tính, thì Khí tự nhiên mà hồi, 
không cần cưỡng làm vậy. 


Khí hồi đan tự kết 
Khí hồi thì Đan tự kết 


Đan là vật tròn sáng, là hai khí Âm Dương giao hợp mà thành. 
Lúc Tính trụ, vạn lự đều dừng, gọi là chân tĩnh chân hư, tĩnh cực thì 
động, hư cực sinh bạch, Tiên Thiên Chi Khí từ trong hư vô tới, chỉ 
trong khoảnh khắc, ngưng thành Đan, mà gọi là “Nhất thời thần nội 
quản đan thành-Chỉ trong một giờ là Đan thành” vậy. Đại để muốn 
Hoàn Đan, nhờ vào Khí hồi, muốn Khí hồi, nhờ vào trụ Tính, muốn 
trụ Tính, nhờ vào không mê, muốn không mê, nhờ vào hàng tâm; 
muốn hàng tâm, nhờ vào biết tông tổ; biết được tông tổ, hàng tâm 
ứng vật, không bị vật mê, Tính tự trụ, Khí tự hồi, Dan tự kết, ba chữ 
“ tự” là ở ứng vật không mê đem lại. Ứng vật không mê, tức là công 
phu luyện kỉ, mà nói luyện kỉ thuần thục, thì Hoàn Đan tự kết vậy. 
Liễu đạo ca nói: Chưa luyện Hoàn Đan đầu tiên luyện Tính, chưa tu 
Đại Dược còn tu tâm. Tính định thì tự nhiên tin tức về Đan đến, tâm 
tĩnh thì sau đó mầm dược sinh. Riêng là Hoàn Đan rất dễ, luyện kỉ 
rất khó. Nếu luyện kỉ không luyện đến lúc vô kỉ, thì Tính không định, 

c7 


Bách Tụ Bi 


tâm không tĩnh, Đan làm sao mà hoàn đây? Nhưng luyện kỉ nếu 
không biết tông tổ, thì công phu không thi hành được, Tam Phong 
ông nói: Lúc trúc cơ cần dùng thác thược, lúc luyện kỉ còn cần 
Chân Diên. Chân Diên là tông tổ. Nếu không gặp chân sư giải phá 
Chân Diên nhất vị Đại Dược, thì ai dám ra tay đây? 


Hồ trung phối khảm li 
Trong bình phối Khảm Lỉ 


Khí hồi Đan kết, chân chủng đến tay, mới hoàn được bản lai 
diện mục cha mẹ sinh ra, gọi là Hoàn Đan, cũng gọi là Tiểu Hoàn 
Đan. Đan này vì chưa qua Chân Thủy Hỏa nung luyện, còn là Đan 
mới sinh, chưa là Đan thành thục, không dám nuốt ăn để cứu Mệnh, 
cần phải đem Đan này nung thành một vật Chí Dương, mới có thể 
kéo dài tuổi thọ. Quẻ Khảm ngoài Âm mà trong Dương, Dương ở 
trong nó là chân, là Dương trung chính, không phải là trọc tinh trong 
thận của ảo thân, mà là Tiên Thiên Chân Nhất Chi Thần Thủy; quẻ 
Li ngoài Dương mà trong Âm, Âm trong đó là chân, là Âm trung 
chính, không phải là huyết dịch trong tim của ảo thân, mà là Tiên 
Thiên Hư Linh Chi Chân Hỏa. Thủy này Hỏa này, là Hư Không 
Thiên Nhiên Chi Thủy Hỏa, không phải là các thứ Hữu Hình Hữu 
Tượng Chi Thủy Hỏa. Dùng Thủy Hỏa này, nấu đun linh dược, 
trong mười hai giờ, không được gián đoạn, vật vong vật trợ, miên 
miên nhược tôn, dùng nó mà không quá chăm. Nhập Dược Kính 
nói: Thủy sợ khô, Hỏa sợ lạnh là vậy. Nói Hồ trung phối-phối trong 
bình, là Thiên Nhiên Thủy Hỏa, không cần cầu bên ngoài, thần 
minh âm thầm vận, dược vật già non, hỏa hậu tiến thoái, tùy thời 
gia giảm, tin tức bên trong rất bí mật, không để có một chút rò rỉ nào. 


bách Tụ Bi 


Âm dương sinh phản phúc, phổ hóa nhất thanh 


Âm Dương sinh đảo lộn, phổ hóa một tiếng sắm. 


Công phu Thủy Hỏa đun luyện, là công phu triêu truân mộ 
mông-sáng tụ chiều che. Triêu Truân là Tiến Dương Hỏa; Mộ Mông 
là Vận Âm Phù. Giờ Dương thì Tiến Dương, giờ Âm thì Vận Âm, 
Âm rồi Dương, Dương rồi Âm, Âm Dương động tụ, tự sinh phản 
phúc. Phản phúc là trong hoảng hốt gặp nhau, trong yêu minh có 
biến, đảo lộn nó, Âm Dương hỗn hóa, mầm linh Tiên Thiên từ yếu 
trở nên cứng chắc, từ sơ sinh mà thành chín, từ dần dần thành 
ngay lập tức, đột nhiên trong Tạo Hóa Lô rơi ra một hạt Chí Dương 
Đan, như trong không trung có một tiếng sắm, làm kinh tỉnh người 
trong mộng vậy. 


Bạch vân triêu đính thượng, Cam Lộ sái Tu Di. 
Mây trắng bay lên đỉnh, Cam Lộ tưới Tu Di. 


Lúc Dương Đan xuất đỉnh, nuốn nó uống nó, điểm hóa một 
điểm Âm Hồng của ta, như mèo bắt chuột. Mây trắng bay lên đỉnh 
là xung hòa thanh khí đi lên, Ngũ Khí Triều Nguyên vậy; Cam Lộ 
tưới Tu Di là Hoa Trì Thần Thủy hạ giá, vạn bệnh hồi xuân vậy. Tu 
Di Sơn ở chính giữa trời đất, là hình tượng bảo vật có ở giữa thân 
người. Một bảo vật ở giữa, tức là Thánh Thai, cũng tên là Hoàng 
Nha, tổ sư bày cho Trương Trân Nô thơ rằng: Địa lôi chấn động san 
đầu vũ, yếu tây trạc, hoàng nha xuất thổ - Địa lôi chắn động mưa 
đầu núi, cần tắm rửa, Hoàng Nha nhú mầm, chính là nghĩa này. 


Bách Tụ Bi 


Tự âm trường sinh tửu, tiêu diêu thùy đắc tri. 
Tự uống Trường Sinh Tửu, tiêu diêu ai biết đây. 


Lúc Thánh Thai ngưng kết, Thần Thủy lưu thông, rót tưới Đan 
Điền, tự nhiên vô chất sinh chất, vô hình sinh hình, mà toàn bộ 
công phu miễn cưỡng không có chỗ dùng. Nên nói Tự uống Trường 
Sinh Tửu, tiêu diêu ai biết đây. Nói tự uống, nói ai biết đây, vì là 
công việc trường sinh tiêu diêu, là trộm Âm Dương, đoạt tạo hóa, là 
công việc Tiên Thiên-trước trời mà trời không trái, Hậu Thiên-sau 
trời mà theo thiên thời, dù thiên địa thần minh, cũng không thể đo 
đạc được, hà huống người ta có thể biết được sao? 


Tọa thính vô huyền khúc, minh thông tạo hóa ki. 


Ngồi nghe khúc đàn không dây, minh thông tạo 
hóa cơ. 


Trang Tử nói: Nhiếp tinh thần mà trường sinh, quên tinh thần 
mà vô sinh. Trường sinh là đạo hữu vi liễu mệnh; vô sinh là đạo vô 
vi liễu tính. Đạo liễu tính, là công phu cửu niên diện bích-nhìn vách 
chín năm, công phu diện bích, là công phu thập nguyệt ôn dưỡng- 
ôn dưỡng mười tháng. Nói là cửu niên-chín năm, không phải thực 
có kì hạn chín năm, cửu-chín là số thuần dương, là nghĩa Kim Dịch 
cửu hoàn, Âm tận Dương thuần. Mà nói là một chút Âm Khí không 
hết thì không thành tiên vậy. Nói thập nguyệt-mười tháng, Thánh 
Thai thành tựu, đến kì thoát hóa, như phụ nữ mang thai, mười 
tháng trẻ nhỏ ra đời, mà lấy làm hình tượng vậy. Công phu thập 
nguyệt ôn dưỡng, phòng nguy lự hiểm, vạn hữu giai không, không 
để có một chút khách khí nhập vào trong thai nguyên, như tường 
cao vạn thước, không thất chút gì. Thập nguyệt ôn dưỡng, cửu niên 
diện bích, hai cái này có cùng một nghĩa, không phải là hai việc 
khác nhau, đều là do cổ nhân theo nghĩa mà hình tượng thôi, chỉ là 
ôn dưỡng diện bích, nên nói ngồi nghe khúc đàn không dây. 


-10- 


bách Tụ Bi 


Ngồi đây không phải là người ngồi xuống, mà là ngồi tâm 
thanh ý tính, không động không dao. Khúc đàn có dây thì có âm 
thanh, khúc đàn không dây thì không có âm thanh vậy. Không 
thanh không âm, là một chữ không mà thôi, đã nói không thanh 
không âm, thì nghe cái gì? Nói là nghe, tức là không mà lại không 
phải là không, không phải là không mà lại là không, chẳng phải 
ngoan không, mà là chân không vậy. Nói ngồi nghe, rời đi là chỉ 
thấy một bên, tuyệt không chấp vào sắc vậy. Nói nghe khúc đàn 
không dây, là nghe mà không nghe, cũng là rời thì nghe thấy một 
phía, cũng không chấp vào thanh vậy. Kim Cương kinh nói: Nếu lấy 
sắc để thấy ta, lấy thanh để cầu ta, là người hành tà đạo, không 
gặp được Như Lai. Như Lai là như có chỗ đến mà thật không đến, 
đây là chân không bản lai diện mục, là đại pháp môn siêu thoát 
Thánh Thai, là chân khẩu quyết để thành toàn pháp thân. Tóm lại, 
công phu vô vi, nói chung là ở một chữ ngồi, “tọa tắc chỉ ư kì sở, nội 
quan kì tâm, tâm vô kì tâm, ngoại quan kì hình, hình vô kì hình, viễn 
quan kì vật, vật vô kì vật- ngồi thì dừng ở chỗ đó, trong thì quán tâm, 
tâm mà không có tâm, ngoài thì quán hình, hình mà không có hình, 
xa thì quán vật, vật mà không có vật ”, đã hiểu ba cái này, “duy kiến 
ư không, không vô sở không, vô vô diệc vô, vô vô kí vô-chỉ thấy là 
không, không không có chỗ không, không có không cũng là không, 
không có không đã là không”, tên là đã rõ, đả phá hư không, độc lộ 
toàn thân, bất sinh bất diệt, mới là xong hết. Hữu sinh-có sinh là vì 
thoát ảo thân mà cố Mệnh cơ, đạo Hoàn Đan từ vô mà tạo hữu vậy; 
Vô sinh-không có sinh là vì thoát pháp thân mà rõ Tính tông, đạo 
Đại Đan từ hữu mà hóa vô vậy. Hữu sinh vô sinh, là cái cơ của tạo 
hóa. Người biết được đạo này, bắt đầu thì từ vô tạo hữu để trường 
sinh, cuối cùng thì từ hữu quay về vô để vô sinh. Hữu vô chẳng lập, 
Tính Mệnh Song Tu, minh thông cái cơ của thiên địa tạo hóa, mà 
cùng thiên địa là một vậy. 


-11- 


Bách Tụ Bi 


Đô lai nhị thập cú, đoan đích thượng thiên thê. 
Tổng cộng hai mươi câu, chính là thang lên trời. 


Một câu Dưỡng khí vong ngôn thủ, nói trùm lên toàn thể đại 
dụng của tu đạo. Câu Hàng tâm vi bất vi, nói luyện kỉ trúc cơ. Hai 
câu Động tĩnh tri tông tổ, vô sự canh tầm thùy, nói việc luyện kỉ trúc 
cơ, cần phải biết được tâm. Hai câu Chân thường tu ứng vật, ứng 
vật yếu bất mê, nói công phu thực sự của luyện kỉ. Ba câu Bất mê 
tính tự trụ, tính trụ khí tự hồi, khí hồi đan tự kết, nói cần cù luyện kỉ, 
thì Hoàn Đan tự kết. Một câu Hồ trung phối khảm li, nói sau khi Đan 
hoàn, công phu trong Lô. Một câu Âm Dương sinh phản phúc, nói 
Âm Dương biến hóa, từ non yếu tới cứng chắc. Một câu Phổ hóa 
nhất thanh lôi, nói về pháp tượng của thoát đan. Hai câu Bạch vân 
triêu đính thượng, Cam Lộ sái Tu Di, nói về pháp tượng sau khi 
phục Đan. Hai câu Tự ẩm trường sinh tửu, tiêu diêu thùy đắc tri, nói 
về pháp tượng của phục Đan kết Thai. Một câu Tọa thính vô huyền 
khúc, nói công phu mười tháng ôn dưỡng. Một câu Minh thông tạo 
hóa cơ, là tổng kết nghĩa chính của liễu tính liễu mệnh. Mười tám 
câu trước là Hoàn Đan Đại Đan, thứ tự từ đầu đến cuối, hỏa hậu 
công trình, thổ lộ tất cả, cực kỳ giản dị, ngắn gọn không phức tạp, y 
pháp mà hành trì, tự thấp lên cao, từ gần đến xa, chính là cái thang 
lên trời của người tu đạo. Nói hai mươi câu là chỉ kết thêm hai câu 
cuối mà thôi. 


Lưu Nhất Minh 


-12- 


